Z4. Xin được trao đổi với 
học giá An Chỉ - Huệ Thiên 
Võ Thiện Hoa 


Trương Thái Du 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Muc luc 


Thiên Hoa 


Truong Thãi Du 


Z4. Xin được trao đổi với học giả An Chi - Huệ Thiên Võ 
Thiện Hoa 


Trong mục Chuyện Đông Chuyện Tây, Tạp chí Kiến Thức 
Ngày Nay số Tân Niên 523 ngày 20.02.2005, học giả An Chi 
có luận bàn xung quanh cách giải cấu hai từ Âu và Lạc tại 
bài khảo cứu “Thử viết lại cổ sử Việt Nam” của tôi. Bài này là 
kết quả tổng hợp và chỉnh lý từ 4 bài viết về lịch sử đã từng 
đến với bạn đọc qua talawas và hiện được nhiều trang web 
sử dụng, sau khi kho sách vnthuquan.net lưu trữ phiên bản 
đầu tiên tại: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx? 


Tôi rất vui vì được một chuyên gia Hán - Nôm quảng học để 
tâm tới tiền dê ngữ nghĩa thứ hai trong bài khảo cứu ấy. Tuy 
vậy, xin được trình bày thêm về phương pháp tiếp cận của 
tôi, hầu mong thảo luận lại một vài nhận định có vẻ đầy 
truyền thống của ông An Chi. 


Đầu tiên xin được định nghĩa "giải cấu là gì?" qua hai trích 
đoạn: 

1. http:/www.talawas.org/talaDB/showFile.php? 
res=3011&rb=07&von=20_: "Deconstruction" được hình 
thành từ khái niệm "social construct" (Kiến tạo xã hội), một 
khái niệm thực ra đã thấy có ở Marx trong câu nói nổi tiếng 
"Con người là tổng hòa các quan hệ xã hội". Các nhà triết 
học thế kỷ XX như Lacan, Foucault và chính Derrida đã phát 


triển một cách sâu sắc khái niệm này và cho rằng toàn bộ 
đời sống xã hội, bao gồm không chỉ triết học, luật pháp, 
khoa học... mà cả chủng tộc, giới tính và thậm chí ham 
muốn của con người, cũng chỉ là sản phẩm do xã hội kiến 
tạo ra (social construct). Nói ngắn gọn, toàn bộ xã hội loài 
người chỉ là tập hợp các kiến tạo xã hội (social constructs) 
hoặc đôi khi cũng được gọi là kiến tạo văn hoá (cultural 
constructs). Vì thế, theo Derrida, để nghiên cứu thực tại 
(như văn bản chẳng hạn) cần phải thoát khỏi, hay phá bỏ 
các kiến tạo xã hội (de-construct - giải kiến tạo). Derrida đề 
xuất cách đọc giải kiến tạo (deconstructive readings), theo 
đó văn bản không thể được là sản phẩm của một tác giả duy 
nhất với thông điệp duy nhất, mà chỉ là nơi gặp gỡ, tranh 
chấp của vô số các mối quan hệ xã hội. (Ngô Tự Lập). 

2. http://www.talawas.org/talaDB/showrile.php? 
res=3037&rb=07&von=20 : “Vậy đọc/tư duy/viêt triết lý là 
tuần tự thực hành, can thiệp vào đối tượng nghiên cứu theo 
bốn bước: Bước đầu: nhận ra sự xây dựng đối tượng khu vực 
nghiên cứu (văn học, triết học, tôn giáo, xã hội, chính trị,) đã 
sử dụng, đặt cơ sở trên những cặp đối nghịch nào. Bước thứ 
hai: nêu rõ cái trật tự, hệ thống lớp lang trên dưới các cặp 
đối nghịch được gắn vào nhau. Một cách tổng quát, khi ta 
deconstruct, nghĩa là ta can thiệp vào cái công trình xây 
dựng nào đó, ta sẽ nhận thấy sự xếp đặt theo một lớp lang, 
trật tự nào đó không dưa trên những bản chất đích thực của 
từng cặp nhưng ngược lại nó phản ánh một sự chọn lựa 
chiến thuật, dựa trên một ý thức hệ chủ trì nào đó. Bước thứ 
ba: Đảo nghịch/lộn cái trật tự đã được thiết định của hệ 


thống bằng cách chỉ/trình bày cho thấy rằng khái niệm ở vê 
dưới (thể xác, vật chất, cá biệt, ác, nữ...) có thể có lý do 
chính đáng để được xếp lên trên, vào chỗ những khái niệm 
từ lâu vẫn nằm trên, đè nén áp đảo. Và bước cuối cùng: lập 
ra một vế/khái niệm thứ ba cho mỗi cặp đối nghịch, vế mới 
này biến đổi hẳn cấu trúc nguyên ủy của cặp trước, và đồng 
thời cũng tái tạo chúng, khiến cho cặp đối nghịch nguyên 
thủy không còn thể nhận diện được nữa. (Đào Trung Đạo). 


Như vậy "giải cấu" nôm na là tạm gỡ cấu trúc truyền thống 
để tìm cái gốc của vấn đề. Truyền thống bao giờ cũng thấp 
thoáng bóng dáng bảo thủ. Do đó luận điểm kinh viện của 
ông An Chi không khó hiểu, thậm chí với nhiều bạn đọc, nó 
rất có lý. 

Tôi xin ví dụ trong đời sống: theo nghiên cứu lâu nay ai cũng 
biết, đa số người đời thường có xu hướng chọn người yêu 
giông giống cha hoặc mẹ mình. Dễ hiểu thôi, đứa bé ra đời 
trong vòng tay ôm ấp thương yêu của cha mẹ. Cử chỉ, nét 
mặt của cha mẹ nó là biểu trưng đầu tiên của tình thương 
và sự an toàn. Khi trẻ trưởng thành, gặp ai đó “giông giống”, 
lập tức "kinh nghiệm" thơ bé được sử dụng để sinh ra mến 
mộ, thương yêu, tương tư... 

Theo tôi chữ Âu mà Trần Thánh Tông dùng cũng vậy. Nó là 
cái tâm thức Việt sâu thẳm mà ít có khả năng tác giả ý thức 
được. Cho nên cứ tưởng Kim Âu là Hán văn, nhưng tôi tin sự 
việc phức tạp hơn nhiều. Để cho bài viết bớt lê thê, tôi đã 
cắt bớt đoạn trích trong Lĩnh Nam Chích Quái: “ Long Quân 
nói: "Ta là nòi rồng, đứng đầu thủy tộc, nàng là giống tiên, 


sống ở trên đất, tuy khí âm dương hợp lại mà sinh ra con, 
nhưng thủy hỏa tương khắc, giòng giống bất đồng, khó ở lâu 
với nhau được". Có rất nhiều điều có thể “giải cấu” trong 
đoạn này, chẳng hạn “Âm là Lạc Long Quân hay Âu Cơ?”. Nó 
có chứa đựng nội dung mẫu hệ hay không? Thủy - hỏa tương 
khắc, nhưng hỏa - thổ lại là tương sinh! Mẹ đất, cha nước? 
Người Việt Nam hay nói “Đất mẹ” và “Quê cha” vậy thì “Quê 
cha” ở đâu? Ngoài biển ư? Có ai nói “Đất cha” - “Quê mẹ” 
không? 


Quyển Văn Minh Lạc Việt (có ghi trong phần thư tịch bài viết 
của tôi), trang 81, Nguyễn Duy Hinh nhận định: “Trong 
thuyết văn có chữ Âu. “Âu tiểu bồn dã tòng Ngõa Khu thanh 
Ân Lâu phản”. Nghĩa là: Âu là chiếc chậu nhỏ, bộ Ngõa, âm 
như chữ Khu, đọc Ân Lâu phản (tức Âu). Chú ý chữ mà ngày 
nay đọc Khu lại đồng âm với Âu, điều đó chứng tỏ ngữ âm 
đã thay đổi. Chữ Âu viết bộ Ngõa chỉ đồ gốm, không hề chỉ ý 
người”. Thiết nghĩ gốm cũng không xa đất là mấy, hay nói 
cách khác đất nung thì thành gốm. Ông Trương Củng, một 
thành viên Hán học của kho sách vnthuquan.net đã bổ luận 
hộ tôi: “Chữ Âu [] ghép bởi chữ Khu [] (Khang Hi: vực dã) là 
vùng đất và chữ Ngõa [] là ngói. Ý Đất trong chữ Âu có thể 
xuất phát từ âm Khu”. Vậy việc tôi đoán định Âu là Hán tự 
ký âm Việt ngữ với nghĩa Đất không tùy tiện chút nào. 


Riêng chữ Âu của Hồ Quý Ly thì ông An Chi sẽ không có căn 
cứ nào mà bảo đó là từ Kim Âu trong Hán văn. Thật vậy, một 


ban đọc thân thiết của tôi (yêu cầu được giấu tên) đã hướng 
tôi đến liên tưởng mơ hồ sau: 


U = nhô lên = đồi, núi ~ Vú (nguồn sống nhô lên từ ngực 
phụ nữ) à Vú em = Dưỡng mẫu 

U = mẹ ~ bu (mẹ già). 

Khu (đất) ~ U = mẹ. 

Cho nên có thể Âu = Khu = U = Mẹ = Đất = Núi. 

Vậy mẹ Âu Cơ là tiên ở trên đất, trên núi là đúng rồi. Kim Âu 
của Hồ Quý Ly phải là Núi Vàng, chứ không thể là cái chậu 
bằng vàng được! Phải chăng lời ru “Âu ơ” của bên nôi của 
tất cả chúng ta cũng liên quan đến chữ Âu, đến mẹ đất, đến 
Âu Cơ người mẹ đầu tiên của cả dân tộc Việt Nam. 


Với chữ Lạc thì lại khác. Ông An Chỉ so sánh cách lý giải chữ 
Lạc là nước của nhiều người đi trước với cách của tôi rồi đưa 
ra một tam đoạn luận khá ngộ nghĩnh. Nếu ông mở lòng, du 
di cho rằng tôi đã công nhận Lạc là Nước (qua tham khảo 
sách vở trong quá trình mày mò viết đoạn ấy) thì ông có thể 
đồng ý với tôi mọi con đường khác đều đi đến kết quả Lạc là 
Nước. Ngay cả ông Tây viết sử Việt là Keith Taylor cũng tin 
Lạc là Nước trong quyển “Sự ra đời của Việt Nam” khoảng 
25 năm trước. Do đó tôi đánh bạo dùng một câu nói của 
Khổng Tử để luận mà không cần trích dẫn dài dòng, rắc rối. 
Điều này sẽ dẫn đến nghi vấn: tôi đã đóng góp thêm vào 
việc chứng minh Lạc là Nước, hay đơn giản như ông nói đó 
là sự dễ dãi?. 


Phương pháp tìm nghĩa của tôi là tìm nghĩa trong ngữ cảnh 
vì tôi không phải là một nhà ngôn ngữ học. Vì thế tôi không 
tài nào hiểu nổi chữ Nước trong Đất Nước làm sao lại có thể 
bắt nguồn từ chữ Lược như ông An Chi tin tưởng. Công đoạn 
cuối với chữ Âu và Lạc tôi đã dùng một thuật toán tiểu học: 
Nếu Âu đúng là Đất, Lạc là Nước thì nó sẽ đúng trong mọi 
trường hợp. Sau đó tôi thay Âu bằng Đất và Lạc bằng Nước 
vào tất cả khái niệm, tên gọi của nền văn minh Thần Nông 
(tức vùng đất phía nam Dương Tử) có từ tố Âu và Lạc, và 
thấy không hề có một từ nào trở thành vô nghĩa. Nếu An Chi 
nói công thức này sai (như tôi đã lường trước trong chú thích 
của bài khảo cứu), thì ông nên dẫn chứng sẽ thuyết phục 
được nhiều người. 


Sau hết, học giả An Chi hình như hơi thiếu kiên trì khi không 
thử xét kết quả to lớn mà luận đề Lạc là Nước và Âu là Đất 
đem đến. Phần lớn kết quả này đều có trong bài viết của tôi, 
ông An Chi vô tình không nhận ra thì tôi thấy rất lạ. Khi áp 
luận dê kia vào Sử Ký (Nam Việt Ûy Đà Liệt Truyện, Kiến 
Nguyên dĩ lai hầu giả niên biểu) và Hán Thư (Tây nam di 
lưỡng Việt Triều Tiên truyện) thì mọi tồn nghi, khó hiểu xưa 
nay trong ấy cũng sáng tỏ. Thậm chí, nó còn xóa sạch các 
nghi vấn về dị biệt rắc rối giữa Sử Ký và Hán Thư. Đơn cử 3 
chỉ tiết sau: 

1. Người ta từng thắc mắc tại sao Thái Sử Công nói về chiến 
tranh giữa Nam Việt và Mân Việt thì lại dùng “Âu Lạc tương 
công (Âu Lạc đánh nhau với Mân Việt)”. Đơn giản là vì người 
Lạc Việt ủng hộ Triệu Đà làm vua Nam Việt cũng gọi nơi họ 


sống là Âu Lạc, và Âu Lạc hoàn toàn có thể là tên Việt ký âm 
bởi Hán tự của nước Nam Việt. 

2. Sử ký: “Cố Âu Lạc tả tướng Hoàng Đồng trảm Tây Vu 
Vương” - Có thể đây là ông tả tướng của triều đình Nam Việt 
đã đầu hàng quân Hán. 

3. Sử Ký viết: Kỳ Tây Âu Lạc lõa quốc diệc xưng vương (phía 
tây Âu Lạc là nước trần truồng cũng xưng vương). Hán Thư 
trong cùng sự kiện lại viết: Tây hữu Tây Âu kỳ chúng bán nuy 
nam diện xưng vương (phía tây có vùng đất dân chúng mặc 
khê mà cũng quay mặt về phương nam xưng vương). Hàng 
trăm học giả người thì bảo Tư Mã Thiên thừa chữ Lạc, người 
bảo Ban Cố thiếu chữ Lạc, không thể thống nhất. Với luận 
đề của tôi thì chẳng ai thiếu ai thừa cả, họ đều đúng và còn 
bổ xung cho nhau nữa. Âu và Lạc đều có thể đứng riêng 
thành tên gọi vùng đất người Lạc Việt sinh sống. Lạc Việt = 
Nước Việt, nên Tây Âu = Đất Tây = Tây Âu Lạc (Âu Lạc ở đây 
là Phiên Ngung). 


Các phương cách mới tìm hiểu ngữ nghĩa những tên gọi đã 
đi xuyên qua hơn 2000 năm lịch sử không thể được mọi 
người quan tâm ngay và sớm đi đến đồng thuận. Cứ như chữ 
Bia (vừa qua mấy chục năm) ông dùng ví von, vài người Tây 
học tôi tham khảo đã mâu thuẫn kịch liệt với nhau. Đa số 
không nghĩ như ông, họ bảo Bia là âm Anh - Mỹ, âm Pháp bị 
biến thành La Ve kia! 


Tóm lại, tôi rất cảm ơn ông An Chi đã thông qua một bạn 
đọc mà đến với nghiên cứu của tôi. Hy vọng sau ông “xông 


đất”, còn nhiều người nữa sẽ tham khảo cách tôi đã tìm ra 
ngữ nghĩa các từ “Giao Chỉ, Tượng quận, Cửu Chân và Nhật 
Nam bằng thiên văn; Lạc Việt, Việt Thường, Âu Lạc bằng giải 
cấu, so sánh và một phép toán ấu học. 


Thung Lũng Da Thiện, Đà Lạt 
04.3.2005 
Chú thích: 


Mục Chuyện đông_chuyện tây, tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, 
số tân niên (523) ra ngày 20.2.2005 








Câu hỏi: Trong thiên nghiên cứu "Thử viết lại cổ sử Việt Nam 
"_(http://vnthuquan.net), tác giả Trương Thái Du có khẳng 
định rằng quốc hiệu Âu Lạc có nghĩa là "đất nước" (âu = đất; 
lạc = nước). Do đó Lạc Việt chính là nước Việt". Tác giả biện 
luận: “Đất nước và tổ quốc: Sử Ký Tư Mã Thiên trong chương 
“Khổng Tử thế gia” thuật lời Khổng Tử: “Khâu này nghe 
nói... Quái vật do nước sinh ra là con rồng”. Vậy ta có thể 
hiểu cha Lạc Long Quân là biểu tượng của “nước”. Ngôi nhà 
của “nước” tất phải ngoài biển, nghĩa gốc của chữ Lạc chính 
là “nước”. Mẹ Âu Cơ tượng trưng cho “đất”. Chữ Âu từng 
được Trần Thánh Tông dùng: “Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã 
- Sơn hà thiên cổ điện kim âu”. Hồ Quý Ly cũng từng cải tên 
núi Đại Lại (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) thành Kim Âu. Thành ngữ 
“Tấc đất tấc vàng” khá gần gũi với “kim âu”. Ngựa đá đứng 


trên đất vàng, thử hỏi lam sao mà non nước Việt Nam chẳng 
vững chãi Vạn Xuân.” 


Tác giả còn diễn giải thêm ở chú thích số 15: “Xin các bậc 
thông Nho đọc đến đây đừng bảo tác giả nói bậy về chữ Âu. 
Tôi tin âm Âu mang nghĩa Việt nhưng phải mượn chữ Hán để 
viết. Tôi muốn bỏ qua chữ Hán mà giải cấu phần ngữ âm.” 


Trên đây là cách "giải cấu" của tác giả Trương Thái Du về hai 
tiếng "Âu", "Lạc" trong bài đại luận "Thử viết lại cổ sử Việt 
Nam". Xin hỏi: Ông An Chi có nhận xét gì về sự giải cấu đó? 


(Ông Phùng Hữu Đảm, Q.3, TP.HCM) 
Trả lời: Trước nhất, xin nói về tiếng "Lạc". 


Thực ra thì trước tác giả Trương Thái Du đến gần 34 năm, tại 
Hội nghị nghiên cứu thời kỳ Hùng Vương lần thứ 4, tháng 4 
năm 1971, trong bài tham luận "Thử tìm nguồn gốc ngữ 
nghĩa của từ tố Lạc", hai đồng tác giả Nguyễn Kim Thản và 
Vương Lộc cũng đã giải thích rằng Lạc có nghĩa là "nước". 
(Xin xem toàn bài trong tập kỷ yếu Hùng Vương dựng nước, 
t.IV, Nxb KHXH, Hà Nội, 1974, tr.134-41). Trong bài tham 
luận, hai đồng tác giả cũng đã nhắc đến vấn đề "Lạc Long 
Quân là giống rồng", "Long Quân hay Long Vương đều có 
nghĩa là vị vua thống trị miền nước." Khác nhau chỉ là ở chỗ 
hai đồng tác giả này biện luận kỹ càng hơn còn Trương Thái 
Du thì lại quá dễ dãi. Ta hãy cùng nhau đọc lại lập luận ngắn 


ngủi của ông Trương: “Đất nước và tổ quốc: Sử Ký Tư Mã 
Thiên trong chương “Khổng Tử thế gia” thuật lời Khổng Tử: 
“Khâu này nghe nói... Quái vật do nước sinh ra là con rồng”. 
Vậy ta có thể hiểu cha Lạc Long Quân là biểu tượng của 
“nước”. Ngôi nhà của “nước” tất phải ngoài biển, nghĩa gốc 
của chữ Lạc chính là “nước”. 


Thực ra, từ lập luận dễ dãi và lỏng lẻo trên đây, ta chỉ có thể 
thiết lập tam đoạn luận dưới đây mà thôi: 

Quái vật do nước sinh ra là con rồng. 

Lạc Long Quân là "vua rồng". 

Vậy Lạc Long Quân là ông vua do nước sinh ra. 


Thế thôi! Chứ ta tuyệt đối không có bất kỳ căn cứ nào để 
suy ra rằng Lạc có nghĩa là "nước" cả. Nếu ta theo cách lập 
luận của Trương Thái Du và nếu chẳng may tên đấng phu 
quân của mẹ Âu Cơ không phải là Lạc Long Quân mà là 
"Bạch Long Quân" hay "Hắc Long Quân" chẳng hạn, thì Bạch 
hay Hắc tất nhiên phải có nghĩa là "nước". Rõ ràng là phi lý! 


Huống chi, nếu cách chứng minh của Trương Thái Du có 
hoàn toàn đúng di nữa thì Lạc cũng chỉ có thể có nghĩa là 
"nước" trong nước tương, nước mắm v.v.. (tạm gọi là nước]1), 
chứ đâu phải là "nước" trong nước Nga, nước Nhật, v.v.. (tạm 
gọi là nước2). Vì hai thứ "nước" này khác hẳn nhau. Một số 
tác giả có gợi ý rằng nước2 phải sinh từ nước1 nhưng họ 
chưa chứng minh được vấn đề một cách đủ sức thuyết phục. 
Còn Trương Thái Du thì hoàn toàn không chứng minh nên dĩ 


nhiên là lập luận của ông không có giá trị. Riêng cá nhân 
chúng tôi lại thấy rằng nước2 tuyệt đối chẳng có liên quan 
gì đến nước1 cả. 


Nước2, theo chúng tôi, là một từ Việt gốc Hán bắt nguồn ở 
một từ ghi bằng chữ [], mà âm Hán Việt hiện đại là lược, có 
nghĩa gốc là "ranh giới" (Từ nguyên, nghĩa 9; Từ hải, nghĩa 
2; Hán ngữ đại tự điển, nghĩa 3; v.v..), rồi nghĩa phát sinh 
bằng hoán dụ là "vùng đất nằm trong ranh giới đó", và cuối 
cùng mới có nghĩa hiện hành là "xứ sở". Về nghĩa thì như thế 
còn về âm thì ta cũng có nhiều thí dụ để minh họa cho mối 
quan hệ "n ~ 1": 


nên ~ liện [] (cùng nghĩa); nòi ~ lọai [¡, âm xưa là 
loài (= loài, giống); non (trong núi non) ~ loan [] (núi 
nhọn; sống núi, đỉnh núi, v.v..); nỗng (trong gò nỗng) ~ 


lũng [] (gò đất cao); v.v.. 


Đặc biệt hơn hết là chính chữ lược [] với nghĩa "mưu chước", 
lại là nguyên từ của chữ nước trong nước cờ, đường di nước 
bước, v.v.. Và ta có: 


— lược (= ranh giới) ~ nước (trong nhà nước); 


và 
_— lược (= mưu lược) ~ nước (trong nước cờ); 


Hai trường hợp đồng dạng từ nguyên học trên đây cho phép 
ta có thể tin vào lời khẳng định mà chúng tôi đã đưa ra. 


Bây giờ xin nói về chữ Âu. Vẫn biết Trương Thái Du "muốn 
bỏ qua chữ Hán mà giải cấu phần ngữ âm" nhưng có "giải 
cấu" thế nào đi nữa thì cũng phải phân biệt rành mạch Hán 
ra Hán, Việt ra Việt. Đằng này, tác giả lại đem râu ông nọ 
cắm cằm bà kia. Làm sao mà chữ Âu trong thơ của Trần 
Thánh Tông lại có thể có nghĩa là "đất" khi mà nó là tiếng 
Hán rặt ròng, tiếng Hán 100%. Chữ "Âu" của Trương Thái Du 
có nghĩa là "đất" hay không là một chuyện chứ chữ Âu [] của 
Thánh Tông nhà Trần thì dứt khoát phải là "tiểu bồn dã" 
(chậu nhỏ vậy), "vu dã" (chậu vậy) như đã cho trong Từ hải 
(nghĩa 1 & 2) và tất cả các quyển từ điển tiếng Hán khác. Và 
hai chữ Kim Âu của nhà vua là một danh ngữ tiếng Hán 
chánh tông dùng để ví với sự vững chắc, sự thịnh trị, như 
trong câu thơ của Tống Khuýnh: 


Quốc gia toàn thịnh tự kim âu. 
(Nước nhà toàn thịnh tựa âu vàng) 


chứ có liên quan gì đến đất cát? 


Dùng để chỉ một loại thức uống có độ cồn nhẹ, bia là một 
danh từ mà tiếng Việt phiên âm từ tiếng Pháp bière. Nhưng 
cũng chính vì thế mà nó chỉ có nghĩa trong những cấu trúc 
như: bia bọt _ bia Tiger _ bia hơi _ v.v. Chứ nếu, với hai 
câu 


Trăm năm bia đá thì mòn 


Nghìn năm bia miệng hãy còn tro tro, 


mà ai đó lại bắt từ bia của tiếng Việt phải gánh cái nghĩa của 
từ bière trong tiếng Pháp thì thật là buồn cười. Trường hợp 
chữ "âu" ở trên cũng thế mà thôi! 


Xem ra, việc viết lại cổ sử Việt Nam chẳng đơn giản chút 
nào! 


Về bản quyền bài này : Nội dung ở đây được sửa chữa từ 
bản đã xuất hiện trên tạp chí talawas 3.2005. 

Về bản quyền chung.: Tất cả các bài tạp văn kí tên Trương 
Thái Du dưới 30 ngàn chữ đều được tác giả để ở chế độ bản 
quyền mở. Mọi cá nhân hoặc tổ chức có thể tải về miễn phí 
từ vnthuquan.net. Các hình thức sử dụng đuợc chấp nhận 
rộng rãi: trích dẫn, in trên báo, in thành sách, tái lưu trữ ở 
các loại “diễn đàn” hoặc kho sách điện tử khác.v.v.. Xin miễn 
sửa đổi hoặc biên tập thêm. Tác giả chỉ chịu trách nhiệm 
bản thảo tại kho sách vnthuquan.net với các phiên bản tu 
chỉnh sau ngày 01.01.2006. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: 
Được bạn: đưa lên 
vào ngày: 4 tháng 1 năm 2006 


